Tác động của những người có ảnh hưởng đên việc ra quyêt định mua ... 


lof8 


Tạp chí e-ISSN: 2734-9365 


Kinh (ế 
và Iư báo 


teonomy & Ferecast Reia ®)nìÏ Ï ne 
VIỆN PHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 


Trang chủ/Diễn đàn khoa học/Nghiên cứu - Trao đổi 

Tác động của những người có ảnh hưởng đến việc ra quyết 
định mua sắm của người tiêu dùng thế hệ Z tại TP. Hà Nội 
11:00 | 08/08/2024 


[Hg:Ä Mức độ chuyên gia của những người có ảnh hưởng và Sự tương đồng của những người có ảnh hưởng là nhân tố 
ảnh hưởng lớn nhất đến Quyết định mua sắm của thế hệ Z tại Hà Nội. 


TS. Nguyễn Thị Thu Thủy”, Nguyễn Minh Chiến1, Nguyễn Thị Ngọc Chinh], 
Vũ Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Huyền Trang], 
1 Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 
* Email: thuthuy.dhcn@gmail.com 
Tóm tắt 


Nghiên cứu khám phá tác động của những người có ảnh hưởng (influencers) đến việc ra quyết định mua sắm của người tiêu 
dùng thế hệ Z tại Hà Nội bằng việc sử dụng phương pháp phân tích định lượng thông qua kiểm định Cronbach Alpha và 
phân tích nhân tố khám phá (EFA) từ bộ dữ liệu được thu thập bằng bảng hỏi được gửi đến 250 người thuộc thế hệ Z. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy, có 6 nhân tố ảnh hưởng tích cực tới việc ra Quyết định mua sắm của người tiêu dùng gồm: Mức độ 
đáng tin cậy; Mức độ chuyên gia; Mức độ hấp dẫn; Sự tương đồng; Mối quan hệ với người tiêu dùng và Bản sắc xã hội. Trong 
đó, 2 nhân tố Mức độ chuyên gia của những người có ảnh hưởng, Sự tương đồng của người có ảnh hưởng với thương hiệu là 
nhân tố ảnh hưởng lớn nhất. 


Từ khóa: thế hệ Z, người có ảnh hưởng, quyết định mua sắm, tiếp thị qua người có tầm ảnh hưởng 
Summary 


This study explores the impact of influencers on the purchasing decisions of Generation Z consumers in Hanoi by using 
quantitative analysis methods through Cronbachs Alpha testing and exploratory factor analysis (EFA) from a data set 
collected by a questionnaire sent to 250 people of Generation Z. The research results show that factors that positively 
affect consumers" purchasing decisions, including Trustworthiness; Expertise; Attractiveness; Similarity, Relationship with 
consumers; and Social identity. Of these, the Expertise of influencers and the Similarity of influencers with the brand are the 
most influential factors. 


Keywords: Generation Z, influencers, purchasing decisions, influencer marketing 
GIỚI THIỆU 


Trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông xã hội, những người có ảnh hưởng đã và đang trở thành một phần 
quan trọng trong chiến lược tiếp thị của nhiều doanh nghiệp. Những người có ảnh hưởng không chỉ giúp quảng bá sản 
phẩm, mà còn tác động mạnh mẽ đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ Z. Thế hệ Z (gọi tắt là 
gen Z) là thuật ngữ mô tả những người sinh vào cuối thập niên 1990 đến đầu thập niên 2010; một số nguồn khác mô tả cụ 
thể phạm vi từ năm 1997 đến 2012 (Alison Eldridge, 2023). Mốc này được căn cứ vào nhiều yếu tố, như: sự phát triển của 
công nghệ mới, khả năng truy cập internet không dây cùng dịch vụ di động băng thông rộng và đã trưởng thành trong kỷ 
nguyên số và có khả năng tiếp nhận nhanh chóng các đổi mới công nghệ. Họ sử dụng mạng xã hội không chỉ để giải trí, mà 
còn để tìm kiếm thông tin, đánh giá sản phẩm và chia sẻ kinh nghiệm mua sắm. Hiện nay, thế hệ Z chiếm khoảng 1/3 dân 
số thế giới. Tại Việt Nam, con số này khoảng 14,4 triệu người. Họ đã và đang là thế hệ tiêu dùng của hiện tại và tương lai, là 
đối tượng tiềm năng của thị trường tiêu dùng hiện nay. Họ dần dần tiếp quản gen Y để trở thành thị trường mục tiêu hàng 
đầu của các thương hiệu. 


Hiện nay, tại Việt Nam, có rất ít nghiên cứu đánh giá mức độ tác động của những người có tảnh hưởng (đáng kể hoặc hạn 
chế) đến quá trình ra quyết định mua hàng của người tiêu dùng, đặc biệt là tại Hà Nội. Sự phát triển nhanh chóng của truyền 
thông xã hội tại Việt Nam đang thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng và thế hệ Z đang nổi lên như một lực lượng 
quan trọng. Nghiên cứu này nhằm lấp đầy khoảng trống nghiên cứu hiện tại bằng cách khám phá mức độ ảnh hưởng của 
những người có ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng thế hệ Z tại Hà Nội. Bằng cách này, nghiên cứu 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29464 


8/8/2024. 11:10 AM 


Tác động của những người có ảnh hưởng đên việc ra quyêt định mua ... 


2of8 


không chỉ đóng góp vào lý thuyết về tiếp thị và hành vi người tiêu dùng, mà còn cung cấp những gợi ý hữu ích cho các 
doanh nghiệp trong việc xây dựng chiến lược tiếp thị hiệu quả. 


CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Cơ sở lý thuyết 
Hành vi mua sắm trực tuyến 


Hành vi của người tiêu dùng được hiểu là những hành động cụ thể của một cá nhân khi thực hiện các quyết định mua sắm, 
sử dụng và vứt bỏ sản phẩm hoặc dịch vụ (Philip Kotler, 2000). Hay nói cách khác, hành vi của người tiêu dùng là tổ hợp các 
hành động, phản ứng và suy nghĩ của họ trong quá trình mua hàng. Quá trình này bắt đầu từ khi người tiêu dùng có nhu cầu 
cho đến sau khi họ mua sản phẩm, nó được gọi là quá trình ra quyết định mua của người tiêu dùng. Theo đó, hành vi của 
người tiêu dùng tập trung vào các khía cạnh của quá trình ra quyết định mua bao gồm: nhận biết nhu cầu, tìm kiếm thông 
tin, đánh giá mua hàng, phản ứng sau mua và mối quan hệ tương tác giữa quá trình mua với các yếu tố bên ngoài ảnh 
hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp vào nó. Cũng thông thường như hành vi tiêu dùng khác của người tiêu dùng, hành vi mua 
sắm trực tuyến là hành vi của người tiêu dùng trong việc mua sắm thông qua các cửa hàng trên mạng internet hoặc 
website sử dụng các giao dịch mua sắm trực tuyến (Monsuwe và cộng sự, 2004). 


Quyết định mua sắm 


Quá trình hình thành nên quyết định mua của khách hàng đôi khi là một quá trình phức tạp và khách hàng phải dựa vào 
những thông tin về sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu và những trải nghiệm mà họ đã thu nhận được trong quá khứ để đi tới 
quyết định mua hàng (Zhou và Zhang, 2007). Để mua một sản phẩm nhất định bất kỳ, khách hàng sẽ trải qua nhiều giai 
đoạn khác nhau. Đây là một quá trình từ lúc trước khi thực hiện mua đến những hệ quả sau đó (hành vi sau mua). 


Giai đoạn đầu tiên là nhận biết nhu cầu, khi khách hàng nhận thức về một vấn đề hoặc nhu cầu cụ thể. Nhu cầu có thể bắt 
nguồn từ các yếu tố nội tại hoặc bên ngoài, chẳng hạn như áp lực từ môi trường xã hội và tầm ảnh hưởng của các cá nhân. 
Sau khi nhận biết nhu cầu, người tiêu dùng bắt đầu giai đoạn tìm kiếm thông tin. Đây là giai đoạn mà họ thu thập và tiếp 
nhận các thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ quan tâm. Ngoài các nguồn thông tin truyền thống, như: 
quảng cáo và báo chí, ngày nay, các nền tảng truyền thông xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tác động và hỗ trợ 
người tiêu dùng trong quá trình tìm kiếm thông tin (Wong, M. W và cộng sự, 2017). Sau khi thu thập đủ thông tin, người tiêu 
dùng chuyển sang giai đoạn đánh giá các lựa chọn thay thế. Ở giai đoạn này, họ so sánh các sản phẩm hoặc dịch vụ khác 
nhau dựa trên các tiêu chí, như: giá cả, chất lượng, thương hiệu và những yếu tố khác. Quyết định mua hàng không chỉ phụ 
huộc vào tính hợp lý, mà còn bị ảnh hưởng bởi các cảm xúc và những trải nghiệm trước đây của người tiêu dùng (Comegys 
và cộng sự, 2006). Sau khi đánh giá các lựa chọn, người tiêu dùng đưa ra quyết định mua hàng. Tuy nhiên, việc quyết định 
mua này không kết thúc tại thời điểm mua hàng, mà còn kéo dài sang giai đoạn hành vi sau mua. Đây là giai đoạn cuối 
cùng trong quá trình ra quyết định mua, trong đó, khách hàng đánh giá lại sự hài lòng của họ với sản phẩm đã mua và có 
thể chia sẻ trải nghiệm này với cộng đồng xung quanh. Quá trình này được coi là một chuỗi các hoạt động tương tác giữa 
nhu cầu, thông tin, đánh giá và hành vi của người tiêu dùng, nhằm đảm bảo rằng, họ có thể đưa ra quyết định mua hàng có 
ý thức và đáng tin cậy (Vuong và Nguyen, 2024). 


Mô hình nghiên cứu 


Trên cơ sở kế thừa kết quả của các nghiên cứu đi trước, nhóm tác giả đã xây dựng được mô hình nghiên cứu tác động của 
những người có ảnh hưởng đến việc ra quyết định mua sắm của người tiêu dùng thế hệ Z tại TP. Hà Nội như Hình. 


Hình: Mô hình nghiên cứu 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29464 


8/8/2024, 11:10 AM 


Tác động của những người có ảnh hưởng đên việc ra quyêt định mua ... https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29464 


Mức độ tin cậy 


Mối quan hệ với người tiêu dùng 


Mức độ hấp dẫn Quyết định mua hàng 


——— của thế hệ Z 
Mức độ chuyên gia 


| Mức độ tương đồng | 


Bản sắc xã hội ⁄ 


Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất 
Từ mô hình nghiên cứu đề xuất, giả thuyết được đưa ra như sau: 
HI: Mức độ tin cậy của người có ảnh hưởng có tác động đáng kể đến Quyết định mua hàng của thế hệ Z. 
H2: Mối quan hệ với người tiêu dùng của người có ảnh hưởng có tác động đáng kể đến Quyết định mua hàng của thế hệ Z. 
H3: Mức độ hấp dẫn của người có ảnh hưởng có tác động đáng kể đến Quyết định mua hàng của thế hệ Z. 


H4: Mức độ chuyên gia của người có ảnh hưởng có tác động đáng kể đến Quyết định mua hàng của thế hệ Z. 


H5: Mức độ tương đồng của người có ảnh hưởng có tác động đáng kể đến Quyết định mua hàng của thế hệ Z. 
Hõồ: Bản sắc xã hội của người có ảnh hưởng có tác động đáng kể đến Quyết định mua hàng của thế hệ Z. 
Phương pháp nghiên cứu 


Nghiên cứu tập trung vào phương pháp suy diễn để kiểm tra mối quan hệ giữa các biến. Nghiên cứu định lượng đã được 
chọn để thu thập dữ liệu từ người trả lời, nhằm phân tích mức độ ảnh hưởng của những người có ảnh hưởng đối với hành vi 
mua hàng của thế hệ Z. Để thu thập dữ liệu, nghiên cứu sử dụng phương pháp khảo sát, thiết kế bảng hỏi gồm 5 loại câu hỏi 
khác nhau nhằm phục vụ mục đích cụ thể của từng loại câu hỏi. Các câu hỏi được xây dựng dựa trên quá trình quyết định 
mua sắm và thang đo Likert được áp dụng để đánh giá thái độ và nhận thức của người tham gia. Dữ liệu được thu thập 
trong vòng 2 tháng, từ đầu tháng 12/2023 đến hết tháng 01/2024, từ 250 người thuộc thế hệ Z tại Hà Nội, đều là những 
người theo dõi người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Phiếu khảo sát được phát thông qua 2 hình thức: email và phát trực 
tiếp, với 250 phiếu thu về, trong đó có 218 phiếu được coi là hợp lệ. Cuối cùng, dữ liệu được phân tích qua phương pháp 
phân tích nhân tố khám phá (EFA) và thống kê mô tả; phần mềm Microsoft Excel và SPSS được sử dụng để hỗ trợ cho công 
việc tính toán (Bài viết sử dụng cách viết số thập phân theo chuẩn quốc tê). 


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 


Kiểm định Cronbachs Alpha 
Bảng 1: Kiểm định Cronbachs Alpha 
Nhân tố Số lượng biến Hệ số Cronbachs Alpha 
Mức độ tin cậy Si 0.865 
ối quan hệ với người tiêu dùng 3 0.830 
Mức độ hấp dẫn 3 0.894 
ức độ chuyên gia 3 0.851 
Mức độ tương đồng E 0.837 
Bản sắc xã hội g 0.836 


Nguồn: Tổng hợp kết quả bởi nhóm nghiên cứu 


3of8 8/8/2024. 11:10 AM 


Tác động của những người có ảnh hưởng đên việc ra quyêt định mua ... https://kinhtevadubao.vn/apicenter(2/print_article&i=29464 


Thang đo Mức độ tin cậy; Mối quan hệ với người tiêu dùng; Mức độ hấp dẫn; Mức độ chuyên gia; Mức độ tương đồng và Bản 
sắc xã hội của người có ảnh hưởng đều có chỉ số Cronbacls Alpha > 0.6, các biến quan sát có chỉ số Cronbacls Alpha nếu 
loại biến đều < hệ số Cronbachis Alpha tổng và chỉ số tương quan biến tổng của các biến quan sát > 0.4, vì vậy, các thang đo 
này hoàn toàn phù hợp (Bảng 1). 


Phân tích EFA 


Bảng 2: Ma trận xoay biến độc lập các nhân tố 


Thành phần 
T1 2 3 4 5 6 
hững người B6 2Hg hưởng có đủ chuyên môn để CG1 |0790 
đánh giá sản phẩm. 
Hồ người sẽ siỂn hưởng có đủ kinh nghiệm trong CG@3_ |0780 
ĩnh vực họ quảng cáo. 
hững người có ảnh hưởng có đủ kiến thức trong lĩnh CG2 |0724 
vực họ quảng cáo. 
vẽ mm bài đăng bởi những người có ảnh hưởng có HD2 0881 
tính sáng tạo. 
hững người có ảnh hưởng có phong cách độc đáo và HD1 0869 
cuốn hút. 
ID người có ảnh hưởng có ngoại hình ưa nhìn và HD3 0704 
thời thượng. 
Bài quảng cáo do những người có ảnh hưởng đăng tải |_ 
đn Đinh SI : : : $ š c2 0.878 
đáng tin cậy hơn hình thức quảng cáo khác. 
Thần, †in do những người có ảnh hưởng cung cấp TC1 0823 
khách quan hơn. 
hững người có ảnh hưởng rất đáng tin cậy. T03 0.708 
ình ... người có ảnh hưởng phù hợp với giá trị TĐ1 0826 
thương hiệu. 
hững người có ảnh hưởng phù hợp với đối tượng = 
: ` Vàng cp Đ Đ3 0.813 
khách hàng mục tiêu của thương hiệu. 
ình ảnh của những người có ảnh hưởng có nét tương |_ 
s Sông li v4 SN So = Đ2 0.721 
đồng với hình ảnh của sản phẩm. 
Khi những người có ảnh hưởng đề xuất một sản phẩm 
mà bạn đang tin tưởng sử dụng, bạn cảm thấy mình là | BS3 0.862 
một phần của cộng đồng. 
0i sến 2E 71... . có ảnh hưởng giới BS2 0696 
thiệu giúp thể hiện bản sắc của mình. 
ua sản phẩm mà những người có ảnh hưởng mà bạn 
s.. : hung BSI1 0.671 
theo dõi sử dụng vì bạn muốn kết nối với họ. 
ấn bài viết Si những người có ảnh hưởng này có QH2 0863 
nhiều lượt tương tác. 
hững người có snh HƯỚng quan tâm đến phản hồi QH3 0848 
của những người theo dõi họ. 
Bạn sẽ nhớ đến những người có ảnh hưởng này khi cần 
In Ti # l QH1 0.602 
thông tin về một sản phẩm. 


Nguồn: Tổng hợp kết quả bởi nhóm nghiên cứu 


Bảng 2 cho thấy, kết quả 18 biến quan sát có ý nghĩa, thỏa mãn: Giá trị KMO = 0.723 > 0.5; Kiểm định Bartlett = 3218.143; 
Sig. = 0.000 < 0.05. Tổng phương sai trích có giá trị 80.266% > 50%, thể hiện rằng 6 nhân tố quan sát được trích có thể đại 
diện được 80.266% sự biến thiên của dữ liệu. Hệ số tải các biến quan sát đều > 0.5. 


Phân tích hồi quy 


4of8 8/8/2024. 11:10 AM 


Tác động của những người có ảnh hưởng đên việc ra quyêt định mua ... 


5Sof8 


Mô hình 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29464 


Bảng 3: Giá trị thống kê các nhân tố tác động tới 


quyết định mua sản phẩm 


R2 hiệu chỉnh 


Sai số chuẩn 
của ước lượng 


Kết quả ở Bảng 3 cho thấy, hệ số RZ hiệu chỉnh = 0.644 > 0.5, hàm ý các biến độc lậ 


I 


0.859a | 


0.653 | 


0.644 | 


0.387 


Nguồn: Tổng hợp kết quả bởi nhóm nghiên cứu 


Bảng 4: Kết quả phân tích hồi quy 


p giải thích được 64.4% sự biến đổi của 
Quyết định mua sắm của thế hệ Z đối với sản phẩm được người có ảnh hưởng quảng cáo. 


Hệ số chưa Hệ số 
Mỡ Íidt chuẩn hóa chuẩn hóa t Sig. tIỆ 
B Sai số chuẩn Beta 
(Hăng số) 0.522 0.176 2.972 0.003 
TC 0.125 0.044 0.145 2.855 0.005 1.562 
QH 0.106 0.046 0.116 2.320 0.021 1.518 
1 HD 0.097 0.038 0.131 219912 0.011 1.606 
cG 0.251 0.049 0.289 5.078 <0.001 1.967 
TĐ 0.217 0.045 0) 25/2 4.848 <0.001 1.645 
BS 0.144 0.04 0.138 2.607 0.010 1.709 
Nguồn: Tổng hợp kết quả bởi nhóm nghiên cứu 
Kết quả ở Bảng 4, mức ý nghĩa Sig. của các biến độc lập Mức độ đáng tin cậy của người có ảnh hưởng (T©);Mối quan hệ 


giữa người có ảnh hưởng với người tiêu dùng (QH); Mức độ hấp dẫn của người có ảnh hưởng (HD); Mức độ chuyên gia của 
người có ảnh hưởng(GG); Sự tương đồng của người có ảnh hưởng với thương hiệu (TĐ); Bản sắc xã hội của người có ảnh 
hưởng (BS) đều < 0.05, cho thấy chúng có ý nghĩa trong mô hình, đồng nghĩa với việc sự biến thiên tăng hay giảm hệ số của 
từng biến này đều tạo ra sự ảnh hưởng đến Quyết định mua sắm của thế hệ Z với sản phẩm được người có ảnh hưởng 
quảng cáo (QĐ). Hệ số Beta của các nhân tố đều mang dấu dương, khẳng định 6 nhân tố nghiên cứu đặt ra đều có tác động 
tích cực. 


Theo đó, phương trình hồi quy bội có dạng như sau: 


QÐ = 0.251*CG + 0.217* TĐ+ 0.144*BS + 0.125*TC +0.106*QH + 0.097*HD+ 0.522 


Phân tích tương quan Pearson 


Bảng 5: Giá trị tương quan Pearson 


Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 q9 Q10 

Pearson 1 .390 .430 .308 '292 .305 - IS .36 .268 .320 

se Sig. <.001 <.001 <.00 <.00 <.00 .004 <.00 <.00 <.00 
Pearson .390 1 .3/8 .309 .242 .244 176 .24 28) .166 

sc Sig. <.00 <.001 <.00 <.00 <.00 .009 <.00 <.00 .014 
Pearson .430 .3/8 1 39) .908 .90 .296 417 .360 ¬8)l|”2 

W Sig. <.00 <.001 <0.0 <.00 <.00 <.001 <.00 <.00 <.00 
Pearson .308 .309 29 Ï .944 J4) S2) .368 419 .301 

ý Sig. <.001 <.001 <0.01 <.00 <.00 <.001 <.00 <.00 <.00 
Q5 Pearson 292 .242 .908 .944 1 .671 .264 .408 2912 .285 
Sig. <.001 <.001 <.001 <.00 <.00 <0.01 <.00 <.00 <.00 


8/8/2024. 11:10 AM 


Tác động của những người có ảnh hưởng đên việc ra quyêt định mua ... 


6of8§ 


Pearson .305 .244 .90 9/9 J9Z 1 .229 .38/ .346 „2 l5) 
SẺ Sig. <.00 <.001 <.00 <.001 <.00 .004 <.001 <.00 <.00 

Pearson .195 .176 .296 „22/0 .264 .229 1 .36T .394 .280 
ù Sig. .004 .009 <.00 .002 <0.0 .004 <0.01 <.00 <.00 

Pearson .36 .241 .417 .368 .408 .38/ .361 1 .368 2/2 
kẻ S¡ig. <.00 <.001 <.00 <.001 <.00 <.00 <0.01 <0.0 <.00 

Pearson .268 0| .360 .419 „0192 .346 .394 .368 .262 
số Sig. <.00 <.001 <.00 <.001 <.00 <.00 <.00 <0.01 <.00 

Pearson 25/211) .166 aði||⁄2 T=Ui| .285 „2 l5) .280 A527 M2 
bu Sig. <.00 .014 <.00 <.001 <.00 <.00 <.00 <.001 <.001 

Nguồn: Tổng hợp kết quả bởi nhóm nghiên cứu 

Bảng 5 cho thấy, giá trị ý nghĩa < 0.05. Sig. (2 tailed) của mỗi mục < 0.05, nghĩa là mỗi mục đều hợp lệ. Giá trị tương quan 


Pearson phải > giá trị tương ứng giá trị của Bảng 5 có thể đạt được dựa trên số lượng người trả lời. Đối với nghiên cứu này, 
giá trị ngưỡng của Bảng 5 là 0.138. Mỗi kết quả tương quan Pearson của nghiên cứu này đều > 0.138, nghĩa là tất cả các 
mục đều hợp lệ. 


Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù không phải tất cả thế hệ Z đều cảm thấy cần hoặc muốn sản phẩm được người có 
ảnh hưởng trên Youtube quảng cáo, nhưng hơn 1/3 số người được hỏi đã từng muốn mua một sản phẩm sau khi xem 
quảng cáo. Điều này chứng tỏ rằng, hoạt động tiếp thị của người có ảnh hưởng có tác động nhất định đến quyết định mua 
hàng của thế hệ Z, mặc dù mức độ tác động không quá lớn và có phần hạn chế. 


Dù chưa rõ liệu tiếp thị có dẫn đến việc mua hàng trực tiếp hay không, nhưng có thể thấy rằng, tiếp thị có ảnh hưởng là công 
cụ hiệu quả để đưa sản phẩm vào tâm trí người tiêu dùng, có thể dẫn đến việc mua hàng gián tiếp. Có khả năng thế hệ Z 
mua sản phẩm sau khi tiếp xúc với quảng cáo từ người có ảnh hưởng mà không nhận ra rằng, họ đã được giới thiệu sản 
phẩm từ đó. Mặc dù nghiên cứu không tập trung vào việc mua hàng gián tiếp do tiếp thị có ảnh hưởng, việc phân tích tần 
suất mua hàng của thế hệ Z sau khi tiếp xúc với quảng cáo có ảnh hưởng sẽ là một khám phá thú vi. 


Đối với thế hệ Z, khi tiếp xúc với sản phẩm do người có ảnh hưởng quảng cáo, họ thường nhanh chóng tìm hiểu thêm thông 
in. Trong thời đại số, điều này thường được thực hiện thông qua việc tìm kiếm đánh giá trực tuyến. Tuy nhiên, những phát 
hiện này củng cố quan điểm rằng, người có ảnh hưởng là kênh tiếp thị hiệu quả, giúp người tiêu dùng xác minh và so sánh 
hông tin sản phẩm trước khi đưa ra quyết định mua hàng. 


Người tiêu dùng có thể không hoàn toàn ý thức được mức độ ảnh hưởng của người có ảnh hưởng đối với quyết định mua 
hàng của họ. Như đã đề cập trước đó, việc mua hàng gián tiếp có thể không được nhận thức do không có sự liên kết trực 
iếp giữa việc tiếp xúc với sản phẩm thông qua người có ảnh hưởng và việc mua sản phẩm đó. Mặc dù không thể khẳng 
định liệu thế hệ Z có nhận thức về những giao dịch mua hàng gián tiếp này hay không, vì điều này nằm ngoài phạm vi 
nghiên cứu, nhưng vẫn có thể lập luận rằng, ảnh hưởng thực sự của người có ảnh hưởng đối với hành vi mua hàng có thể 
ớn hơn nhiều so với những gì kết quả nghiên cứu cho thấy. 


Liên quan đến việc chia sẻ đánh giá tích cực, kết quả cho thấy, mọi người không có xu hướng chia sẻ đánh giá tích cực về 
sản phẩm trên mạng xã hội cá nhân. Tuy nhiên, một số ít người có chia sẻ trên Youtube về sản phẩm mua do tiếp thị của 
người có ảnh hưởng, điều này cho thấy rằng, mặc dù không phổ biến, nhưng thế hệ Z vẫn có khả năng mở rộng ảnh hưởng 
iếp thị của sản phẩm thông qua mạng lưới người theo dõi của họ. Mặc dù không phải ai cũng sẵn lòng chia sẻ trên 
Youtube, có thể lập luận rằng, truyền miệng vẫn là một công cụ tiếp thị mạnh mẽ và tiềm năng. 


KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 


Quyết định mua sắm của người tiêu dùng thế hệ Z chịu tác động từ người có ảnh hưởng bởi 6 biến độc lập là: Mức độ đáng 
tin cậy của người có ảnh hưởng; Mức độ chuyên gia của người có ảnh hưởng; Mức độ hấp dẫn của người có ảnh hưởng; Sự 
tương đồng của người có ảnh hưởng với thương hiệu; Mối quan hệ của người có ảnh hưởng với người tiêu dùng và Bản sắc 
xã hội. Đối với người tiêu dùng thế hệ gen Z tại Hà Nội, mức độ tác động của các nhân tố này được sắp xếp lần lượt là: Mức 
độ chuyên gia của những người có ảnh hưởng; Sự tương đồng của người có ảnh hưởng với thương hiệu; Mức độ đáng tin 
cậy của người có ảnh hưởng; Bản sắc xã hội của người có ảnh hưởng; Mức độ hấp dẫn của người có ảnh hưởng; Mối quan 
hệ của người có ảnh hưởng với người tiêu dùng. 


Người có ảnh hưởng tác động đáng kể đến bước Tìm kiếm thông tin sản phẩm và Đánh giá sản phẩm thay thế trong quá 
trình Quyết định mua sắm của người tiêu dùng thế hệ Z. Cùng với đó, họ cũng có tác động, nhưng ở mức hạn chế đến các 
bước Nhận biết nhu cầu, Quyết định mua và Hành vi sau mua trong quá trình ra Quyết định mua của thế hệ này. Nghiên cứu 
cho thấy, người có ảnh hưởng đóng vai trò là công cụ tiếp thị quan trọng, giúp giới thiệu sản phẩm đến với thế hệ Z. Tuy 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(2/print_article&i=29464 


8/8/2024. 11:10 AM 


Tác động của những người có ảnh hưởng đên việc ra quyêt định mua ... 


7of8 


nhiên, họ không có đủ sức ảnh hưởng để thúc đẩy quyết định mua hàng trực tiếp trong phần lớn trường hợp. Điều này cho 
thấy, các doanh nghiệp và thương hiệu có thể tận dụng người có ảnh hưởng để quảng bá sản phẩm mới và thương hiệu của 
mình. Sự kết hợp này giúp thương hiệu tiếp cận được đông đảo khán giả một cách cá nhân và đáng tin cậy. Tuy nhiên, để 
thuyết phục người tiêu dùng quyết định mua hàng, doanh nghiệp cần phải kết hợp thêm các chiến lược tiếp thị khác cùng 
với hoạt động của người có ảnh hưởng. Bên cạnh đó, các bài viết của người có ảnh hưởng về sản phẩm mang lại hiệu quả 
tiếp thị lâu dài. Thế hệ Z thường xuyên tìm kiếm thông tin sản phẩm trên Youtube, nơi mà ý kiến của người có ảnh hưởng có 
thể trở thành nguồn tham khảo quan trọng, hỗ trợ họ trong việc đưa ra quyết định mua hàng cuối cùng./. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Alison Eldridge (2023), Generation Z - demographic group, retrieved from https://www britannica.com/topic/Generation-Z. 


2. Comegys, Hannula, Väisänen. (2006), Longitudinal comparison of Finnish and US online shopping behaviour among 
university students: The five-stage buying decision process, Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 
14, 336-356. 


3. Forbes, K. (2016), Examining the Beauty Industry's Use of Social Influencers, Elon Journal of Undergraduate Research in 
Communications, 7(2), 78-87. 


4. Hà, T. N., và Nguyễn, Ð. T. (2015), Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam: 
Nghiên cứu mở rộng thuyết hành vi có hoạch định, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Kinh tế và Kinh doanh, số 4, 
21-28. 


5. Kryvachuk, L. (2022), The Influence of Political Processes and the War in Ukraine on the Formation of Generation Alpha 
and the iGeneration (Z): Defining Specific Features, Nowa Polityka Wschodhia, 72. 


6. Maddux, J. E., and Rogers, R. W. (1980), Effects of Source Expertness, Physical Attractiveness, and Supporting 
Arguments on Persuasion: A Case of Brains Over Beauty, Journal of Personality and Social Psychology, 39(2), 235-244. 


7. Mohammad G. Nejad, D. L. (2014), Influentials and influence mechanisms in new product diffusion: An integrative review, 
Journal of Marketing Theory and Practice, 22. 


8. Monsuwe, T.P, Dellaert, B.G., and De Ruyter, K. (2004), What drives consumers to shop online? A literature review, 
International Journal of Service Industry Management, 1 5(1), 102-121. 


9. Nguyễn, N. H., Phạm, D. T., và Trần, T. V. (2020). Hành vi mua hàng ngẫu hứng của giới trẻ trên các trang thương mại điện 
tử, Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, 34. 


10. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2023), Chiến lược marketing hiệu quả với người tiêu dùng gen Z tại Việt Nam, truy cập từ 


https:/⁄/tapchicongthuong.vn/chien-luoc-marketing-hieu-qua-voi-nguoi-tieu-dung-gen-z-viet-nam-105374.htm. 


11. Ninh, N. H., Oanh, Ð. V., Dung, P. T., và Như, L. B. (2019), Nghiên cứu tác động của marketing sử dụng người có ảnh hưởng 
trên mạng xã hội tới thái độ của người tiêu dùng đối với thương hiệu ngành F&B Việt Nam, Hội thảo Khoa học Quốc tế "Kinh 
doanh số và marketing trong kỷ nguyên toàn cầu hóa", 300. 


12. Philip Kotler (2000), Marketing Management: The Millennium Edition, Person Prentice Hall, Upper Saddle River. 
13. Rakuten (2019), 2019 Influencer Marketing Global Survey Consumer. Tokyo: Rakuten Marketing. 


14. Skinner, H., Sarpong, D., and White, G. R. (2018), Meeting the needs of the Millennials and Generation Z: gamification in 
†ourism through geocaching, Journal of Tourism Futures, 4(1), 93-104. 


15. Sulaiman, Y., Yusr, M. M., and Ismail, K. A. (2017), The Influence of Marketing Mix and Perceived Risk Factors on Online 
Purchase Intentions, International Journal of Research in Business Studies and Management, 4(9), 30-40. 


16. Shydlovich (2023), The effect of perceptions of Electronic World of Mouth through beauty Vloggers and Brand image on 
purchase intention of Catrice products, Diponegoro University. 


17. Vuong, Q. H., Nguyen, M. H. (2024), Better Economics for the Earth: A Lesson from Quantum and Information Theories, 
AISDL. 


8. Wong,M. W,, Jacky, Radzol, Lim, and Hashim. (2017), The Impact of Social Media Influencers on Purchase Intention and 
the Mediation Effect of Customer Attitude, Asian Journal of Business Research, 7(2), doi: 10.14707/ajbr.170035. 


19. Zhou, L. D., and Zhang, D. (2007), Online shopping acceptance model-A critical survey of consumer factors in online 
shopping, Journal of Electronic commerce research, 8(1), 41-62. 


Ngày nhận bài: 03/7/2024; Ngày phản biện: 20/7/2024; Ngày duyệt đăng: 08/8/2024 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29464 


8/8/2024. 11:10 AM 


Tác động của những người có ảnh hưởng đên việc ra quyêt định mua ... https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29464 


URL: https://kinhtevadubao.vn/tac-dong-cua-nhung-nguoi-co-anh-huong-den-viec-ra-quyet-dinh-mua-sam-cua-nguoi- 
†ieu-dung-the-he-z-tai-tp-ha-noi-29464.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


Sof8 8/8/2024. 11:10 AM 


